Thu hút và phát triên “nguyên khí quốc gia” https://laodong.vn/tho1-su/thu-hut-va-phat-trien-nguyen-khi-quoc-ga... 


CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 0UUŒ” _-) CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM Dan tộc ý Tôn giáo LIOB@NGITC 
Meda Xã hội Thếgiới Bạnđọc Thờisự Kinhdoanh Thểthao Pháp luật Văn hóa - Giải trí... @ Trắc nghiệm ( Tinmới A Tìm kiếm Q  Đăngnhập â 


Khi dân Cần Thơ kêu trời 
vì giá đất tái định cư "trên 
trời" 


TH ỜI SƯ NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM 


Sự kiện Bình luận 


Thu hút và phát triển “nguyên khí quốc 
gia” 


7 cựu sĩ quan công an 
nhận Huân chương Bảo. 
vệ Tổ quốc 


Chính phủ đồng hành 
@ VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN - Thứ ba, 13/02/2024 06:52 (GMT+7) cùng doanh nghiệp vượt 
khó, yên tâm làm ăn 


Theo dõi Báo Lao Động trên Google News 


Trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao 
tỉnh thân yêu nước, lòng tự hào dân tộc, và giữ vai trò quan trọng trong sự 
nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy, cha ông ta luôn quý trọng 
hiền tài, đội ngũ trí thức, xác định “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, “trí thức 
là vốn quý của dân tộc”... Những quan điểm này tiếp tục được Đảng ta kế 
thừa, phát huy thể hiện qua các Nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát huy 
vai trò của đội ngũ trí thức. 


Đánh giá lại mức giảm 
trừ gia cảnh là sự lắng 
nghe kịp thời 


Kéo dài thời gian nâng 
lương đối với công chức 
bị kỷ luật 


S4 |IZ2 "lÑiấp, 
—< mẮ mô 


&G XS. 0523 


F1 k*‹i 
Ất li tá 6 6460 1613° << 
“SG +xé xíu: mì re Số “SZ 


— 


Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII hồi đầu tháng 10.2023. Ảnh: ÁI VÂN 
Bồi đắp nguyên khí quốc gia 


Bảng xếp hạng các nhà khoa học ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2023 vừa được 
nhà xuất bản Elsevier - chủ cơ sở dữ liệu Scopus công bố. Theo đó, có 100.000 các 
nhà khoa học ảnh hưởng nhất dựa theo bài báo khoa học được trích dẫn nhiều nhất 
trong tổng số gần 210.000 nhà khoa học được xếp hạng. 


Và bức tranh về các nhà khoa học Việt Nam cũng đầy màu sắc. Theo danh sách top 
100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới năm 2023, có 64 cá nhân đang 
công tác tại các trường đại học của Việt Nam. Trong đó, có 47 người là nhà khoa học 
người Việt. Danh sách này đã tăng thêm 12 người so với năm 2022. 


Trong danh sách này có những nhà khoa học tên tuổi như PGS.TS Trần Xuân Bách 
(ĐH Y Hà Nội), GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức (ĐH Quốc gia Hà Nội), PGS.TS. Lê Hoàng 
Sơn (ĐH Quốc gia Hà Nội), TS. Vương Quân Hoàng (Đại học Phenikaa)... Trong đó, 
PGS.TS Lê Hoàng Sơn và GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Đại học Quốc gia Hà Nộ)) lọt 


lof8 9/24/2024, 12:38 PM 


Thu hút và phát triển “nguyên khí quôc gia” 


2of8 


Top 5 năm liên tiếp 2019 - 2023. 


Đây chỉ là một trong những ví dụ cho thấy sự ảnh hưởng của các nhà khoa học ở Việt 
Nam trên trường quốc tế. Thực tế, với chiều dài phát triển của đất nước, đội ngũ trí 
thức, nhà khoa học nước nhà ngày càng lớn mạnh, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và những chính sách ưu đãi, thu hút, trọng dụng, xây 
dựng đội ngũ trí thức, nhân tài ngày càng được Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm. 


Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Trung ương đã thảo luận về Tổng kết 15 năm 
thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6.8.2008 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Sau đó, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 45-NQ/TW của Hội nghị Trung 
ương 8 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu 
phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. 


Nghị quyết 45-NQ/TW nêu rõ quan điểm, đội ngũ trí thức là lực lượng lao động trí óc, 
có trình độ học vấn cao, chuyên môn sâu về một lĩnh vực, có năng lực tư duy độc 
lập, sáng tạo; giàu lòng yêu nước, có đạo đức và lý tưởng cách mạng, gắn bó với 
Đảng, Nhà nước và dân tộc; là lực lượng có vai trò quan trọng trong liên minh giai 
cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng... 


Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên - Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Ảnh: ÁI VÂN 


Gắn với lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm với Tổ quốc 


Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Tạ Thị Yên - Phó Trưởng Ban Công 
tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội - nhấn mạnh, Nghị quyết 45 đã xác 
định rõ quan điểm, về xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho 
xây dựng, bồi đắp “nguyên khí quốc gia” và tiếp tục khẳng định xây dựng đội ngũ trí 
thức là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội. 


Bà Yên phân tích, Nghị quyết 45 cũng đã nêu rõ, chú trọng phát triển đội ngũ trí thức 
Việt Nam cả trong và ngoài nước, có cơ chế, chính sách đột phá thu hút, trọng dụng 
trí thức, đặc biệt là trí thức tỉnh hoa, chuyên gia đầu ngành và nhân tài của đất nước; 
quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ, kế cận. 


Đồng thời, Nghị quyết khẳng định tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng, học thuật, 
thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo của trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tạo 
môi trường, điều kiện và động lực để phát huy vai trò, sự cống hiến đặc biệt quan 
trọng của đội ngũ trí thức. 


Cũng theo ĐBQH Tạ Thị Yên, một trong những quan điểm được xác định tại Nghị 
quyết 45 đó chính là nội dung động viên đội ngũ trí thức Việt Nam nêu cao lòng tự 
hào, vinh dự và trách nhiệm đối với Tổ quốc và dân tộc, không ngừng phấn đấu nâng 


https://laodong.vn/thoi-su/thu-hut-va-phat-trien-nguyen-khi-quoc-gia... 


9/24/2024, 12:38 PM 


Thu hút và phát triển “nguyên khí quôc gia” 


3of8 


cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ đóng góp cho phát triển của đất 
nước. 

“Quan điểm của Nghị quyết đã nhấn mạnh đến vinh dự và trách nhiệm đối với Tổ 
quốc và dân tộc của đội ngũ trí thức. Trách nhiệm với Tổ quốc, với dân tộc, trách 
nhiệm trong hướng tới xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh là trách nhiệm chung của mọi người Việt Nam, trong đó có 
phần rất quan trọng của đội ngũ trí thức” - Đại biểu Tạ Thị Yên nhấn mạnh. 


: 


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ. Ảnh: ÁI VÂN 
Chính sách đãi ngộ, tiền lương để thu hút trí thức, nhân tài rất quan trọng 


Cùng trao đổi, ĐBQH Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa 
Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 45, trong đó 
thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong thu hút đội ngũ trí thức, nhân tài đóng 
góp cho sự phát triển của đất nước là điều rất quan trọng. 


Ông Hạ cho rằng, Nghị quyết 45 đã xác định việc tiếp tục nâng cao nhận thức về vị 
trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức. Theo đó, điều đầu tiên là phải nâng 
cao nhận thức, thực sự trân trọng về vị trí, vai trò của trí thức và từ đó mới có những 
cơ chế, chính sách, điều kiện trong việc thu hút, trọng dụng trí thức, nhân tài. 


Tiếp đó cần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí 
thức, trọng dụng nhân tài. Theo đó, cần tạo đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện 
về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài trong các cơ sở giáo 
dục đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học; xác định lĩnh vực, hướng nghiên cứu trọng 
điểm, ưu tiên gắn với yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo. 


Cùng với đó, một điều rất quan trọng là phải kịp thời phát hiện nhân tài trong nước và 
người Việt Nam ở nước ngoài; có cơ chế, chính sách ưu tiên, đột phá trong thu hút, 
đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài, nhất là chính sách tuyển dụng, tiền 
lương, tạo môi trường làm việc, tập trung vào các nhà khoa học giỏi, có trình độ 
chuyên môn cao, có khả năng chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan 
trọng, các chuyên gia đầu ngành, trí thức có uy tín, có thành tựu cống hiến trong các 
ngành, lĩnh vực quan trọng, các cơ quan tham mưu chiến lược. Quan tâm xây dựng 
cơ chế, chính sách hỗ trợ cho trí thức trẻ, nữ, công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải đảo, trong lực lượng vũ trang, đồng bào dân tộc thiểu số. 


“Đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng trí thức, nhân tài, nhưng một điều rất quan 
trọng là chế độ đãi ngộ đối với nhân tài. Trong đó, tiền lương là một chính sách rất 
quan trọng trong việc giữ chân người tài làm việc, đặc biệt là trong khu vực công. Do 
vậy, việc cải cách tiền lương cần có xây dựng được những cơ chế, chính sách đãi ngộ 
tương xứng với độ ngũ này” - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội 
phân tích. 


https://laodong.vn/thoi-su/thu-hut-va-phat-trien-nguyen-khi-quoc-gia... 


9/24/2024, 12:38 PM 


Thu hút và phát triển “nguyên khí quôc gia” 


Bình luận: 


Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện, bồi đắp nguyên khí 
quốc gia 

Nghị quyết số 45 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ quan 
điểm xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây... 


Xây dựng đội ngũ trí thức nước nhà, bồi đắp nguyên khí quốc gia vững 
mạnh 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tạo chuyển biến căn bản 
trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức; phát triển, thu hút, đãi ngộ và tôn vinh 
đội ngũ trí thức. 

Ngày thành lập Đảng và phát huy nguyên khí quốc gia 


“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”- câu nói của người xưa cho đến nay vẫn 
còn nguyên giá trị. Trong suốt 92 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng... 


K8 €2 2 @ 


Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận. GỬI BÌNH LUẬN 


CÙNG CHUYÊN MỤC 


Ôn ¿ & 


4of8 


Thủ tướng đề nghị Đồng Nai phát huy tỉnh thân “3 tiên phong” 


Sáng 24.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại hội nghị công bố quy 
hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai . 


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Apple, Meta 


Chiều 23.9, giờ địa phương (sáng 24.9, giờ Việt Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 
đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn Apple, Meta. 


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ấn Độ 


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng về mối quan hệ Đối tác Chiến lược 
Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát... 


Nhân tài Việt tại Mỹ hiến kế phát triển công nghệ cao 


Chiều 23.9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các thành viên 
Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người... 


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các học giả tại Đại học Columbia 


Ngày 23.9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các chuyên 
gia, học giả tại Đại học Columbia, Mỹ. 


Việt - Mỹ ký nhiều thỏa thuận công nghệ, năng lượng 


https://laodong.vn/thoi-su/thu-hut-va-phat-trien-nguyen-khi-quoc-gia... 


9/24/2024, 12:38 PM 


Thu hút và phát triển “nguyên khí quôc gia” https://laodong.vn/thoi-su/thu-hut-va-phat-trien-nguyen-khi-quoc-gia... 


THỂ THAO PHÁP LUẬT VĂN HÓA - GIẢI TRÍ 


Lịch thi đấu 
BẤT ĐỘNG SẢN SỨC KHỎE 


Di 


HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 


ện nhà mình 


CÔNG NGHỆ TẤM LÒNG VÀNG 


II ổ » Vũ khí 1 SỤ Tư \ a g ®X a hđời s Tin hoạt đ 


ĐÍNH CHÍNH 


[£, zio 


Xuất bản số Báo Lao Động đầu tiên vào ngày 14.8.1929 Thông tin liên hệ: 
Tòa soạn: (+84 24) 38252441 - 35330305 


CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
Báo điện tử: _ ĐT: (+84 24) 38303032 - 38303034 


Giấy phép số 346/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 08.07.2022 Email: toasoan@laodong.com.vn 


Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Hiể ¬ sW 
Đ022)5222015, 00M2 Lojkvbhak bo. DLAL Quảng cáo: _ (+84 24) 39232694 (Báo in) 


Địa chỉ liên hệ: (+84 24) 35335237 (online) 
Số 06, Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TF:Hà Nội Đường dây nóng: 096 8383388 * Bạn đọc: (+84 24) 35335235 


»>+ z ^ˆ TẬT ˆ tr COPY G07 ®RSOYEOTED Ø: 
Tải ứng dụng Báo Lao Động App Tải ứng dụng Báo Lao Động App @] DMCA.com 


Báo Lao Động giữ bản quyền nội dung trên website này. Báo điện tử Lao Động được phát triển bởi Lao Động Technologies © 2024 - Version: 2.0.0.00.61 


Sof8 9/24/2024, 12:38 PM 


